2| 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


PHAT NGON 
(BUDDHA BHASITA) 


Soan gia 
TRUONG LAO HOA THUONG HO TONG 
(VANSARAKKHITA MAHATHERA) 


TUA 

Chúng tôi trích yêu những Phật ngôn có ý nghĩa sâu xa tế nhị trong pháp cú kinh của 
đức Phật và chọn lọc những thiện ngôn của các bậc Thượng lưu Trí thức cho chư độc giả 
xem nghiệm sé thay tinh thân thư thái an vui dé cởi mở nghiệp báo đau khổ từ lâu của cuộc 
đời giả tạm. 

Chúng tôi tin rằng: những lời dạy thâm thúy sâu xa trong quyên kinh bé nhỏ này sẽ đem 
đến cho những nhà mộ đạo nhiều pháp vị thanh cao dé vững bước trên đường đạo quả. 

Mong thay 


TT oy ee ¿0 .ỆS TỰ 


¬ 
> 


11. 
12; 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22, 
23. 
24. 
25. 
26. 
2T: 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 


33. 


Namo buddhaya 
PHẬT NGÔN 

Thắng mình mới thật là xuất chúng. 
Tự mình chế ngự một cách chân chánh, đó là ánh sáng chói ngời của người nam và nữ. 
Người đã tự chế chân chánh rồi gọi là có nơi dung thân mà kẻ khác khó được. 
Biết mình là nơi thương yêu, thì phải tự bảo vệ cho chân chánh. 
Bậc minh triết nên làm cho tâm minh trong sáng khỏi điều do ban. 
Dạy kẻ khác thế nào, thì tự mình cũng thực hành như thé ấy. 
Phải tự phê bình (tự kiểm thảo sự hành động và ý tưởng của chính mình). 
Hãy là người chú ý bào vệ mình đừng cho ngã lòng, phiền muộn, nóng nảy. 
Không nên phá hoại lợi ích của mình vì lợi ích kẻ khác, dẫu là nhiều. Biết lợi ích của 
mình rồi, nên tận tụy tìm tòi lợi ích của mình. 
Đã tự rèn luyện chân chánh rồi mới huấn luyện kẻ khác, vì được nghe rằng: tự hóa là 
khó. 
Bậc minh triết trú trong đức hạnh thích hợp trước, rồi tiếp tục giáo hóa kẻ khác sau, thì 
không bị ô nhiễm. 
Tước vị hằng tăng gia đến người kiên cố, có trí nhớ, có công việc gọn gàng, quan sát 
rồi mới hành động, đã ức chế rồi thì được ở an theo pháp và không sơ ý. 
Đừng sơ ý, đừng thân thiết vì thé lực ưa thích trong tình dục; bởi người không sơ ý hay 
quán tưởng, thì hằng đến nơi cực lạc. 
Nghiệp hằng phân hạng chúng sanh: thấp hèn, cao sang. 
Chúng sanh hăng cư xử theo nghiệp. 
Kẻ nào cân nhắc trước rồi mới làm là hoàn toàn hơn. 
Việc đã làm, không sửa chữa được. 
Biết việc nào hữu ích đến mình thì nên làm việc ấy trước. 
Nếu phải làm việc gì thì nên làm việc ấy tận tụy. 
Phải làm theo lời của bậc thương mình. 
Phải làm bổn phận với người giúp mình. 
Kẻ nào được người khác thi ân, làm lợi ích cho khi trước, mà không nhớ, thì lợi ích mà 
kẻ đó ao ước hằng hư hỏng. 
Người nao tìm an vui trong mình, nhưng dùng quyên thé hãm hại chúng sanh (cần sự 
mát mẻ), người đó từ trần không được vui. 
Sự nguyện vọng hang dẫn người di. 
Chang có lửa nào bang nhục duc. 
Người thọ dụng thú vui càng ưa thích thú vui bội phan. 
Những duc lạc đều là chua cay như noc độc, hang ám ảnh kẻ si mê, họ phải chịu khổ 
trong địa ngục và chịu khô lâu dài. 
Người có sự tĩnh tấn không nên ngủ nhiều, nên thân cận pháp đánh thức, phải từ bỏ sự 
lười biếng, nóng nảy, xảo trá, cười nhạo, đùa giỡn và nhục dục cả vật trang sức. 
Người có sự nhẫn nại hằng đem sự lợi ích đến mình và kẻ khác. Người có sự nhẫn nại 
là bậc tạo đường đi đến cõi Trời và Niết-bàn. 
Nhẫn nại hang bứng gốc tat cả tội lỗi, người có nhẫn nại gọi là người hủy diệt gốc các 
tội lỗi, nhất là lỗi khiến trách và tranh biện. 
Người có sự nhẫn nại và lòng bác ái hằng là bậc có lợi, có tước vi và an vui mãi mãi. 
Người có sự nhẫn nại là nơi thương yêu của chư thiên và nhân loại. 
Nhẫn nại là chủ yếu, là nguyên nhân của các đức, tức là giới và định. Tat cả thiện pháp 
hằng tiến triển bằng nhẫn nại mà thôi. 
Đời hằng bị tâm dẫn đi. 


4| 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 


40. 
Al. 
42. 


43. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 


50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 


61. 
62. 


63. 
64. 


65. 
66. 
67. 
68. 
69. 


Người hành động theo quyên lực của tâm thì phải khô. 

Người sáng trí khiến tâm mình tín ngưỡng chân chánh. 

Hãy chú ý giữ gìn tâm mình. 

Bậc trí tuệ nên giữ gìn cái tâm. 

Tội sanh từ đối tượng nào, phải phòng ngừa tâm khỏi đối tượng đó. 

Tức quan mà người nào không rèn luyện cho hoàn hảo, cả thân lẫn tâm người ấy hằng 
rung động. 

Tức quan mà người nào đã rèn luyện hoàn hảo rồi, cả thân lẫn tâm của người ấy hang 
không lay chuyền. 

Mua hang rỉ chảy vào nhà không được lợp kín thé nào, tinh dục hang rin thắm vào tâm 
không rèn luyện được như thế ấy. 

Tâm của người hằng khích động vì phân biệt sai lầm, người hãy chừa bỏ đối tượng 
xinh đẹp khêu gợi lửa lòng di. 

Khổ hang không xảy đến cho người hết quyến luyến. 

Người đã tin vững trong chánh pháp là bực ủng hộ đại chúng. 

Thanh danh hằng không lìa người trú trong pháp. 

Người trú trong pháp hằng không làm tội. 

Phải chọn pháp một cách thận trọng. 

Phải thận trọng đối với chánh pháp. 

Phải chọn pháp một cách khôn ngoan và thấy rõ nội dung của pháp băng trí tuệ, thì 
mới có sự giải thoát của tâm như tắt ngọn đèn chóa mắt vậy. 

Khí chat bat khả kháng đối với lòng trắc ấn là đặc tính của bậc đại nhân. 

Sự tri ân là dấu hiệu của người lương thiện. 

Tài sản thường hại người đần độn. 

Danh dự thường hai kẻ đê hèn. 

Khi biến có, phải cần đến bậc minh triết. 

Biết được tâm lực trong lúc có nguy hiểm. 

Phải tăng gia từ bỏ nết xấu. 

Phải chú ý đến sự yên lặng hoàn toàn. 

Người chú ý đến sự yên lặng phải từ bỏ những vật quyền rũ! trong đời. 

Điều nào không sai quấy, nên năm lấy điều ấy. 

Trước mặt hành động ra sao, sau lưng hành động như vậy. 


Các người hãy có nơi dung thân, đừng ở vô căn cứ. 

Mat trăng, mặt trời, Sa-môn, Bà-La-Môn và bờ biển đều có sức mạnh khác nhau nhưng 
sức phụ nữ càng mạnh bội phân. 

Người nào sáng trí trong pháp, thành tâm tôn trọng bậc hiền nhân, người đó hằng được 
tién triển trong hiện tại, và họ sẽ thọ sanh lên cõi Trời ở vị lai. 

Sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm và pháp giới chỉ là miếng mòi khủng khiếp đáng sợ, 
chúng sanh hằng say mê, mài miệt trong những đối tượng đó. 

Trí tuệ quý báu hơn tài sản. 

Sự tập trung tư tưởng không có đến người vô trí tuệ. 

Trí tuệ không có đến người không tập trung tư tưởng. 

Trí tuệ hằng ủng hộ, điều chỉnh người. 

Người có trực giác bằng trí tuệ. 


! Tài, sắc, lợi, danh 


Người hằng trong sạch bằng trí tuệ. 

Bậc trí tuệ nói rằng: “Người song bang trí tuệ là bậc xuất chúng”. 

Người có trí tuệ chỉ hiểu biết yêu điểm Phật ngôn một mình cũng là cao quý hơn. 

Trí tuệ được biết bằng cuộc đàm thoại. 

Đến hết của cải, bậc trí tuệ vẫn an vui. Nhưng thiếu trí tuệ dù có tài sản đầy đủ cũng 
không ở an được. 

Người sáng trí nói rang: “Trí tuệ cao quý như mặt nguyệt, cao quý hơn cả tinh tú; cho 
đến giới, thanh danh và pháp cũng hằng đi theo hàng có trí tuệ”. 

Nếu thấy hạnh phúc lớn do sự thừa nhận phan vui nhỏ, bậc trí tuệ nhận thấy vui lớn 
cũng từ bỏ sự vui nhỏ. 

Kẻ thấp hèn (vô trí tuệ) được tước vị rồi hằng gây điều vô ích đến mình, làm hại mình 
lẫn kẻ khác. 

Kẻ vô trí tuệ không có tâm kiên có, dù sống đến trăm năm cũng không quý bằng bậc 
trí tuệ trầm tư mặc tưởng sống một ngày. 

Sự sơ ý là con đường chết. 

Bậc minh triết khiên trách mãi mãi sự sơ ý. 

Người đã sơ ý rồi, dù nói nhiều Phật ngôn nhưng không thực hành, hằng không được 
phần quý yên lặng, như kẻ chăn bò đếm bò cho kẻ khác. 

Người nào trước đã sơ ý, về sau không buông lung, người đó khiến đời này sáng lạng 
như vang trăng ra khỏi đám mây. 

Ác pháp là sự do ban cả đời này và đời sau. 

Người dơ bần, tâm xấu xa hằng chịu khổ vì nghiệp của họ. 

Người hiền bỏ ác nghiệp bằng sự tinh tan. 

Người hay làm ác vì si mê. 

Kẻ nói đối không làm ác không được. 

Gọi là bậc minh triết là vì hay làm lợi ích được thành tựu. 

Bậc minh triết có giới hoàn toàn hằng chói lọi như ánh lửa. 

Bậc minh triết tránh sự vô ích, chỉ lay điều hữu ích. 

Các bậc minh triết hăng gìn giữ các căn. 

Những bậc minh triết không biểu lộ thái độ cao thấp. 


Trong nhân loại, người đã ức chế tâm rồi là bậc quý nhất. 
Người sáng trí hằng từ bỏ tội lỗi. 

Bậc trí tuệ không bận lòng trong việc vô trách nhiệm. 

Bậc trí tuệ được của cải rồi hằng tiếp đãi thân quyền. 

Những bậc tinh giả không cảm xúc thèm khát ngũ dục. 

Bậc tịnh giả hoan hỉ trong sự ủng hộ chúng sanh. 

Những bậc hiền nhân hằng được giải thoát do không có chấp. 


. Người tự biết mình là ngu dót là người sáng trí do nhân ấy. 
. Kẻ yên lặng hằng không sanh trong địa ngục. 

. Người vui thích Pháp là người phát dat. 

. Người tôn trọng hang được tôn trọng. 

. Người tôn kính hang được tôn kính. 

. Người cúng dường hằng được cúng đường. 

. Người kính lay hang được kính lay. 

. Người nghe nhiều, có sự quán tưởng là sức mạnh. 

. Người được tín nhiệm là thân quyến quý nhất. 

. Người không bi quo trách chang có trong đời. 


6| 


110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
. Người được cha me nuôi dưỡng cực nhọc như thế, mà không phụng dưỡng, cư xử tệ 


121 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


Người không có kiên nhẫn hằng có oan trái. 

Người ngay thật nói sao làm vậy. 

Người chữa cải bang sự hồ then vốn hiếm có trong đời. 
Người ngay thật không nói sai sự thật. 

Cha mẹ là trời phạm thiên của con. 

Cha mẹ là thầy đầu tiên của con. 

Cha mẹ là bậc đáng cho các con sùng bái cúng dường. 
Trong các con, con vâng lời là hơn hết. 

Người có đức hay gìn giữ đức tính của mình. 

Phải ngăn ngừa điều kinh sợ chưa đến. 

Hãy rèn luyện tâm cương quyết chân chánh. 


bạc với cha mẹ hằng sa địa ngục. 

Người nào biết kiên nhẫn trong sự đói, người tự chê, có sự cần man, ăn uống tiết độ, 
không tạo tội vì thực phẩm, được gọi là bực Sa-môn trong đời. 

Người thèm khát ngũ dục, ưa thích ngũ dục, say mê ngũ dục, gây các tội lỗi hằng sa 
vào cảnh khô. 

Kẻ nao kiêu căng vì dòng dõi, vì của cải, họ hang, hằng khinh bi thân quyến, đó là 
nguyên nhân mất giá trị của kẻ đó. 

Như Lai gọi người không còn quyến luyến tình dục là bậc tinh giả, vì họ không do ban 
trong các điều trói buộc, và qua khỏi ái dục, nguyên nhân xáo trộn trong đời. 

Bậc minh triết hằng không tạo nghiệp ác vì nhân vui cho mình, bậc tịnh giả ngẫu nhiên 
bị khổ cũng không bỏ pháp, do tây vị thương và ghét. 

Tỳ khưu không xao động vì bị khiển trách, cũng không bồng bột vì được ca tụng, phải 
giảm tánh gian tham, keo kiệt, san cầu và xúi giục người chia rẽ. 

Người sáng trí, sắc bén thuyết minh về nhân, không phải nhân và xét thấy rõ quả báo, 
hăng thoát ly thống khổ tức khắc, không sợ quả báo tái lại nữa. 

Người sáng trí bỏ năm pháp cái, diét trừ tat cả tùy phiền não, đoạn tuyệt thương và 
ghét, khiến ái dục và tà kiến không chỗ trú, nên trải đi một mình như loài tê giác vậy. 

Kẻ ngu dốt nghĩ rằng có con, có của mới ưu sau, sự thật chính mình cũng chang có thì 
con và của từ đâu mà có. 

Kẻ nào không hại bạn, kẻ đó đi đến khu vực nào, địa phương nào hay thủ đô nào cũng 
hang có người cúng dường trong các nơi đó. 

Kẻ mong mỏi xâu xa, không ho then, không hộ pháp, do nhân nào ho hang gặp điều 
khổ sở, đến cảnh khổ vì nhân ấy. 

Kẻ nào tạo nghiệp dữ rồi, bỏ dữ về lành, kẻ đó làm cho đời được sáng lạng, như mặt 
nguyệt ra khỏi đám mây vậy. 

Người nằm hoặc nghỉ nơi cội cây nào, không nên phá gãy cành cây đó, bởi kẻ hại bạn 
là kẻ hèn hạ. 

Kẻ nào không thực hành giáo pháp của bậc Giác Ngộ đã thuyết, họ sẽ bị sự ton hại như 
người thương mãi bị triệt hại bởi kẻ đánh lừa. 

Kẻ nào là hạng thấp hèn mà tự cao và khinh thường người khác vì tự kiêu, thì đó là 
hạng người dé tiện. 

Người nào thấy: Giới van? trong chính mình, người đó hằng thực hành hai lợi ích cho 
mình và kẻ khác. 


? Văn: điều được nghe. 


138. 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


144. 


145. 


146. 


147. 
148. 
149. 


150. 


151. 


152. 
153. 
154. 
155. 
156. 


157. 


158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 


Người nào có trí nhớ tỉ mi, niệm pháp bác ái vô lượng biết sự? của người đó, hang hao 
mòn tiêu diệt và tâm luyến ái nhẹ nhàng. 

Bậc trí tuệ là người: tri ân và báo ân, có ban thân thiết, tận tâm giúp bạn khi thiếu thốn. 
Người như thế gọi bậc tịnh giả. 

Người sáng trí can đảm là bậc đa văn, hộ pháp và thực hành thích hợp pháp, như thế 
gọi là xui nên đoàn thể được sáng lạng. 

Người có ngũ căn day đủ, yên lặng và hoan hi trong sự yên lặng mới gọi là thắng ma 
vương, cả quân ma và duy trì thân thé cho đến ngày cuối cùng. 

Nếu người sợ khổ, không thích khô, thì đừng tạo nghiệp dữ cả trong nơi trống trải và 
khuất lấp. 

Ta đã tầm khắp hướng rồi cũng không gặp một người nào thương yêu mình hơn chính 
mình, cho đến kẻ khác cũng chính họ là nơi trìu mến nhất của họ, vì thế nên người 
thương yêu mình không nên làm hại kẻ khác. 

Không nên khinh suất lợi của mình, không nên hướng đến lợi kẻ khác, tỳ khưu mong 
mỏi lợi của người hằng không đạt đến thiền định. 

Người say đắm thọ dụng dục lạc, quyến luyến dục lạc, hằng không biết tự mình vi 
phạm, như loài cá bướng bỉnh vào lờ mà không biết mình vậy. 


Nay các thay tỳ khưu! Khi người tưởng đến Phật, Pháp, Tăng như vậy, thì không có 
sự kinh sợ, sững sờ. 

Phước đem an vui đến trong giờ mạng chung. 

Sự tích trữ phước đem vui đến cho. 

Người đã làm phước hằng vui thích trong đời này, chết rồi hằng vui thích, gọi là vui 
thích trong cả hai nơi; họ hằng vui thích rằng: “Ta đã tạo phước để dành rồi, đi đến 
nhàn cảnh cũng vui thích bội phần”. 

Nếu người phải làm phước thì nên làm cho đều, nên làm cho vừa lòng trong phước vì 
sự chất chứa phước đem vui đến cho. 

Bạn là người hằng giúp việc khi người hữu sự, phước mà tự người đã tạo là bạn trong 
VỊ lai. 

Bậc trí tuệ nói rằng sanh mệnh này ngắn ngủi. 

Khi chúng sanh chết chang có ai ngăn ngừa được. 

Trừ cái già bang của cai, không được. 

Cả người giàu lẫn người nghèo chỉ có sự chết ở trước mặt. 

Ngày đêm hang trôi qua, sinh mệnh hằng hao mòn, tuổi thọ của chúng sanh hằng tiêu 
diệt như nước ở khe hằng khô cạn vậy. 

Kẻ chăn bò hăng đuôi bây bò đi đến nơi cho chúng ăn bang cây hèo thế nào, thì cái 
già, cái chết hằng đánh đuôi tuôi thọ của chúng sanh như thé ấy. 

Mẹ là bạn trong nhà. 

Bạn bè là người thường phát sanh lợi ích khi hữu ích. 

Người không hại bạn thường được cúng dường trong mọi nơi. 

Có bạn ác hăng có cử chỉ và nơi vãng lai hèn hạ. 

Khi hữu sự cần dùng, bạn hữu hằng đem vui đến cho. 

Nếu được bạn thận trọng chú ý thì nên hài lòng, có trí nhớ đi cùng họ. 

Ví bằng không được bạn tận tâm thì phải đi một mình và không nên làm tội lỗi. 
Những người có trí tuệ không xin. 

Người đáng ghét vì xin quá mức. 


3 Phiền não sai khiến chúng sanh trong vòng luân hồi (sanyojana). 


8| 


167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 


175. 


176. 


177. 


178. 
179. 
180. 


181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 


199. 


200. 


201. 


202. 


Không nên xin vật mà mình đã biết là vật vừa lòng của người ta. 

Lời nói lành khiến lợi ích được thành tựu. 

Người nói dữ hằng phiền muộn. 

Kẻ nói dối hằng sa vào địa ngục. 

Nên biết người trong sạch bằng lời nói. 

Nên phát biéu lời thanh nhã. 

Không nên nói lời tội lỗi. 

Phải nói lời lành, không nên phát biéu băng giọng bất nhã, sự bày tỏ lời êm tai khiến 
lợi ích được kết quả, kẻ thốt lời thô lỗ hằng ưu sâu. 

Người nên nói lời thanh nhã cho thính giả hài lòng, vì người lành hằng không vừa lòng 
lời thô lỗ, chỉ nên phát biểu lời tao nhã thôi. 

Người làm việc gì, mới nên nói tới việc đó, không làm việc gì không nên nói đến việc 
đó, bậc minh triết hằng phân biệt người không làm mà chỉ nói. 


Kẻ nào ca tụng người đáng khiến trách hoặc qué trách người đáng tán dương, kẻ đó 
hằng tích trữ tội bằng miệng không được vui, vì lẽ đó. 

Người thoát khổ được, nhờ bởi sự cần chuyên. 

Được lợi ích trong nơi nào, bằng cách nào, nên cần man trong nơi đó, bằng cách đó. 
Kẻ nao lười biếng mà trụy lạc thấp hèn, dù sống đến trăm năm cũng không bằng người 
có tỉnh tấn, tâm kiên cố sống một ngày, vẫn cao quý hơn. 

Người được danh vọng nhờ sự thật. 

Phải nên gìn giữ sự thật. 

Oan trái được yên lặng bang không kết oan trái. 

Sự vừa lòng với đồ dùng tùy có, tùy được, đem an vui đến cho. 

Được vật gì nên vừa lòng với vật ấy. 

Bậc xuất gia giết hại người không phải là Sa-môn. 

Bậc xuất gia không chế ngự là không tốt. 

Người nào không tự ức chế và không chân thật thì không nên mặc y cà sa. 

Những bậc đạo sĩ có thiện ngôn là biéu hiệu. 

Bậc Sa-môn phải trú trong sự phù hợp của Sa-môn. 

Sự hòa thuận của tất cả đoàn thể khiến sự phát đạt được tăng gia. 

Giới cho lợi ích được thành tựu đến già. 

Giới cho điều vui đến già. 

Giới là vô song trong đời. 

Giới được biết do sự ngụ chung cùng nhau. 

Sự ức chế trong mọi nơi là quý. 

Bậc trí tuệ nên trì giới. 

Giới là nơi nương mình đầu tiên, là mẹ của tat cả thiện pháp, là đứng đầu các pháp, vì 
thé phải trau đổi giới cho tinh khiết. 

Bậc trí tuệ đã kiên có trong giới hằng có danh dự trong đời nay, thác rồi hằng được 
hớn hở trong cõi Trời, gọi là được hài lòng trong hai cõi. 

Kẻ ngu dốt không trú vững trong giói, hang bị khiển trách trong đời nay, chết rồi hằng 
thê thảm trong khô cảnh, gọi là thất vọng trong hai nơi. 

Người nào trong đời này ức chế thân, khẩu, ý, không làm tội gì và không nói dối, như 
thế gọi là người có giới. 

Cho nên, nữ và nam, người có giới, thọ bát quan trai gồm có 8 chi, làm phước có quả 
vui, mới không bị quở trách, thì hăng đến cõi trời. 


203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


230. 


Bùa chú, phù pháp, thân quyến không đem vui đến cho đời sau được, phần giới của 
người được trong sạch mới đem hạnh phúc đến cho người trong cõi sau. 

Người có giới, tham thiền, dù sống một ngày cũng cao quý hơn kẻ phá giới, không có 
tâm kiên cô sống đến trăm năm. 

Bậc trí tuệ mong mỏi ba điều an lạc: sự khen ngợi, sự được của cải, và sự sanh lên cõi 
Trời, thì phải trì gidi. 

Người không kết giao với kẻ dir hang được vui. 

Kẻ thù ở nơi nào, bậc minh triết không nên ngụ nơi đó. 

Dù bạn bẻ cũng không nên tin cậy. 


Dù là người thân tín cũng không nên quá tín nhiệm. 

Không nên tín nhiệm kẻ lợi kỷ. 

Không nên thân mật với kẻ xấu. 

Đừng kết giao với kẻ si mê, vì họ tương tự như kẻ thù vậy. 

Bậc minh triết không nên kết giao với bậc vô trí thức, phải thân cận cùng bậc tịnh giả 
vì bậc vô trí thức hằng dẫn đến địa ngục, người tịnh giả hằng dắt đến cõi Trời. 

Người mong sự vui vững bền phải lánh xa bạn ác, chỉ kết giao với bậc ưu tú và nên 
tuân lời dạy của Ngài. 

Người kết giao với kẻ nào, làm bạn với người thé nào, họ sẽ như vậy, vì sự chung đụng 
với nhau hang bắt chước nhau như thế. 

Bậc minh triết kết giao với người có sự tín ngưỡng, có giới, đáng thương yêu, có trí 
tuệ và là bậc đa văn, vì sự kết bạn với người ngoan là điều thạnh vượng. 

Trí nhớ là pháp đánh thức trong doi. 

Người có trí nhớ thường được vui. 

Đức tin vững chắc rồi khiến lợi ích được thành tựu. 

Đức tin là của báu của người trong đời này. 

Người có đức tin, có trí tuệ, trú trong pháp đầy đủ giới hạnh, dù là một mình, hằng có 
lợi ích đến thân quyến và bạn bè. 

Người nao ước ao được thấy bậc có giới, nghe chánh pháp, từ bỏ tam do ban, keo kiệt, 
người đó gọi là bậc có đức tin. 

Người có đức tin, gồm cả giới, đầy đủ thanh danh và phú túc, đi đến xứ nào, hằng được 
cúng dường trong xứ đó. 

Những kẻ nào có tâm trong sạch cho cơm bằng đức tin, các kẻ đó được cơm cả đời nay 
sang đời khác. 

Con người thường bị lòng tham nó dục, nên chạy chỗ nay, chỗ kia, như con đê, bi dân 
chúng rượt. Một phen đã bị cái tham nó buộc rồi, thì nạn khô nó dồn dập trên mình 
mãi lâu. Nhà học đạo, muốn giữ mình trong sạch, phải đuôi xa sự gian tham. 

Ở đâu có ngay thật là có đạo đức, ở đâu có đạo đức là có ngay thật, và đạo đức của 
người ngay thật với sự ngay thật của người đạo đức quí báu hơn hết ở đời này. 

Không nên dòm lỗi người, không nên xem họ làm cái chi hay họ quên cái chi, mình 
hãy lẫy mắt dom lại lỗi mình, dòm coi mình làm những việc gì và quên những điều gì. 
Phật day: nay các tỳ khưu! Dau các trò vì lẽ gi mà khổ, các trò cũng chang nên làm 
khổ kẻ khác. 

Bước từng bước, làm từng việc, giữ từng giờ, đắng hiền nhân hằng dọn mình cho thật 
trong sạch dứt bỏ những sự dơ bân (tội lỗi) cũng như người thợ bạc théc vàng vậy. 
Nhà học dao, giờ khắc nào cũng phải dé dat, cân thận và dé ý coi chừng lời nói, việc 
làm và tư tưởng mình luôn. Dau cho là ngày chót của kiếp mình, mình cũng giữ, làm 
tròn phận sự. 


10| 


231. 


232. 


233. 


234. 
235. 
236. 


237: 


238. 


Lời nói ngay thật là điều cần yếu thứ nhåt, lời nói hòa nhã là điều cần yếu thứ nhì, lời 
nói hiền lành là điều cần yếu thứ ba, lời nói hữu ích là điều cần yếu thứ tư. 

Sự ham muốn và lòng luyến ái nó nảy sanh ra nơi mình và toan lấn lướt, mình phải 
đánh ngã nó ngay, lúc nó mới phát sanh lên. 

Nghĩ đến cái chết, đến cái đời mơ hồ không biết mình sống bao lâu và không biết thời 
thế nó xảy ra cho mình như thé nào, nghĩ như vậy, khiến mình ở theo chân lý. 

Nghĩ răng: nhân quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình 
tránh xa những điều tội lỗi. Nghĩ đến chỗ giả dối, đến sự ngắn ngùi của đời đem so với 
các điều sau, khiến mình lo mà giải thoát. 

Nghĩ rằng: chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng xấu xa, những sự bat 
công giả trá. Nghĩ rằng: rất khó mà chặt đứt tình dục, nghĩ như vậy, khiến mình tham 
thiền nhập định dé đạt đến chân lý. 

Tánh nết có chê mà mình không chịu sửa thì mình có lỗi lầm. 

Nhìn chúng sanh bang cặp mắt vô tư, tỏ ra người cao thượng. 

Bao giờ mình bỏ nơi ở chung chạ với đời, đi ở yên trong nơi êm tịnh thì mình nên 
mừng. 

Không thật có ý chí thì gây thêm nhiều lầm lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước trở 
lại; còn thật có ý chí thì chăng những khỏi lầm lạc thêm mà lại còn dứt được các lầm 
lạc từ trước nữa. 

Giữa con dong tố, may hòn núi cao vẫn đứng vững; người hiền cũng như thế, mặc ai 
khen chê mình vẫn tự nhiên. 


THIỆN NGÔN 


(Của những bậc thượng lưu trí thức) 


1. 
s5 
3. 


Những người khờ không bao giờ đọc sách, vì thế dịp may không bao giờ đến với họ. 
Đánh thang một vạn người không bang tự thang lẫy mình. 

Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay. Cái chân giá trị là có thể tỏ răng: “Hôm 
nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua”. 

Có lỗi đã là một điều lỗi, không nhận lỗi, lại là một điều lỗi nữa. 

Cái gì tôi đã tiêu xài, bây giờ không còn nữa, cái gì tôi đã mua sắm, bây giờ tôi phải 
để lại cho người khác. Chỉ có cái gì tôi đã cho là còn thuộc về tôi. 

Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi người đàn bà mà nó ở sự yếu đuối của những 
người đàn ông ngắm nhìn họ. 

Người biết yêu thân, không quý gi rực rỡ. 

Ngu độn thường bị người ta chê cười, thông minh bị người ta ghét vơ và ngờ vực, 
thông minh mà biết làm như ngu độn mới thật là khôn kín. 

May man mà thành công, người ngu lay làm mừng mà người trí lay làm lo. 

Long chính trực có thé bő quyết cho nhiều đức tin khác, nhưng không có lòng chính 
trực thì không có đức tính nào có giá trị cả. Dầu cho kẻ tài ba lỗi lạc đến đâu mà thiếu 
lòng chính trực thì cũng đừng nên tin cậy. 

Nên làm việc chính nghĩa, chăng cần tới ân hưởng báo đáp làm gì. 

Phải chiến đấu với ba điều sau đây: bệnh tật của thân thể, sự ngu dốt của trí óc, sự 
say mê của lòng. 

Khi vui đang tới thì vui mà chớ nên kiêu, khi họa tới thì suy nghĩ mà chớ nên phiên. 
Người ta phân nhiều thất bại vì thiếu nghị lực hơn là vì thiếu tiền. 

Thú nhận mình sai lầm là khiêm tốn, tỏ ra mình biết ăn ở hợp với đạo lý là hơn. 


16. 
17. 
18. 
19. 


20. 


21. 
22: 


23. 


24. 
25. 
26. 


2T: 


28. 
29. 
30. 


31. 
32; 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


39. 
40. 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
AT. 
48. 


49. 
50. 


Muốn thành công, trước hết phải thành thật với mình và thành thật với người. 

Tham tiền là cội rễ của mọi tội lỗi. 

Người đại lượng đối với những lời thóa mạ bằng ân đức cao lớn. 

Hay hoặc dở cũng đừng khi nào nói chuyện mình, vì khoe khoang là kiêu căng mà tự 
hạ là dại dột. 

Đức thắng tài là quân tử 

Tài thắng đức là tiểu nhân. 

Nếu sợ mích lòng nhau, thì không bao giờ thương yêu nhau. 

Có ba thứ ngu dốt: không hiểu biết những gì mình đáng biết, hiểu biết không rành 
những điều mình biết, hiểu biết những gì mình không cần biết. 

Nếu có người nào thuyết phục tôi và có thể chứng minh rằng tôi đã lầm lỗi, tôi vui 
lòng mà sửa đổi vì tôi sẽ tìm thấy chân lý. 

Khi ai thóa nhục tôi, tôi cố nâng cao tâm hồn để cho sự thóa mạ không tới tôi. 

Lời nhã nhặn, lời ôn tồn tựu trung là lời mãnh liệt nhất. 

Ở đời những gì thung dung thì còn mà cấp bách thì mat, việc mà thung dung thì có ý 
vị, người mà thung dung thì thường sống lâu. 

Biết người nói dói mà không thèm nói ra miệng, bị người khinh mà không giận ra 
mặt, như thế, thì có ý vị và thâu dụng vô cùng. 

Lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp thế mà lửa bao giờ cũng thua nước. 

Nói không suy nghĩ tức là bắn không nhắm. 

Một trái cây bề ngoài đẹp mà thúi trong ruột là hình dung một tâm thức xấu xa, dưới 
một hình thức dep dé. 

Kẻ thấy nghèo không sợ, thay khổ không nao là người không ai nhiếp phục được. 
Cái lưỡi đứa câm quý hơn cái lưỡi đứa dối trá. 

Khi ta phán đoán vội vàng thì ta thường phán đoán sai lầm. 

Người có học thức hơn hết còn dót nhiều chuyện. 

Nói tức là phí, nghe tức là thâu. 

Được thì tự cao, mắt thì điên đảo đó là tâm thức của kẻ tiểu nhân. 

Mang tật nhỏ mon chang bao giờ thong thả. 

Người on ta chang những là giúp công giúp của, thương ta cũng là ơn, mà biết ta lại 
là quý hơn. 

Siêng năng là cái tánh quý vô giá, cân thận là cái luật giữ mình. 

Người kém thông minh, nhưng say sưa với công việc, sẽ tiến mạnh và hơn người cực 
thông minh mà lãnh đạm với công việc. 

Tôi không sợ những người phản đối tôi, mà chỉ sợ những người không đồng ý với tôi, 
nhưng lại hèn đến nỗi không nói ra. 

Kẻ thương người tất biết làm cho người thương mình, kẻ biết làm cho người thương 
mình, tất không có điều kiện nào mà không làm được. 

Trăm lần nghe không bằng trăm lần thấy. 

Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách chê sự ham muốn hơn là làm thỏa mãn. 
Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất, mà chính là người đã từng trải 
nhiều nhất. 

Kẻ nào chỉ hy vọng vận may sẽ đi đến thất vọng. Làm việc là cội rễ của mọi đắc 
thắng. 

Đẹp không do thân đẹp, mà do việc làm đẹp. 

Người đáng thương nhất là người cô độc. 

Hãy có học suy nghĩ cho chín chắn, đó là nguyên tắc của chân lý. 

Một trái tim không lý tưởng là một bầu trời không tỉnh tú. 


12| 


51. 
52. 
53. 


54. 
55. 


56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 


71. 


12. 
73. 


74. 
75. 


76. 
71. 
78. 
79. 
80. 
81. 


82. 
83. 
84. 
85. 


86. 


Y lai sức người at không khỏi vat va thất bại chua cay. 

Sự nương cậy mạnh mẽ và chắc chắn hơn hết là nương cậy nơi sức mình. 

Ta biết có thân mạng mà quên bôn phận cũng như ta biết cái sống ma không biết giá 
trị của cái sống. 

Ta phải phòng thủ sức phản động của hành vi, thì chăng bao giờ rầu rĩ. 

Muốn tránh sự khổ não phiền phức, trước hết, phải trừ điệt sự ham muốn bất chánh 
và lòng dục vọng lằng nhằng. 

Tính tình cần thận, cư xử đăm thắm làm việc gì cũng nên. 

Với kẻ thấp hèn chắng nên nói chuyện cao xa. 

Ta nên sợ người ơn, chăng nên sợ kẻ thù. 

Quý hơn hết là gần với người nhân, hạ tiện hơn hết là gần với người bất nghĩa. 

Lam mắt tự do của người là không biết giới hạn tự do của mình. 

Ta trung tín với ta, là ta đã được cây thước đo lòng người. 

Xem tay xem tướng mà làm gi, mang vận ở nơi tâm ta, ta có thé thay đối được mà. 
Lòng nhân ái phải chan hòa vào mỗi việc làm. 

Hoàn cảnh đôi mà lương tâm không đổi, mới thật là quân tử. 

Mê say việc nghĩa bao nhiêu là hô hấp cái không khí ngọt ngào phúc đức bấy nhiêu. 
Nên thương hại kẻ tiểu tâm, vì họ mờ ám chưa rõ kiếp phù sinh. 

Cái thói nhỏ mon thật là khó cho mình. 

Có công phu mới mong kết quả, có làm lành mới mong hạnh phúc. 

Cái chí cương quyết, nhẫn nại và sự cần mẫn nó đem lại cho ta nhiều kết quả tốt đẹp. 
Việc có thé giúp được mà không giúp, ấy là ngưng bước đường nghĩa hiệp của ta, 
cũng tự làm lùi sự tiến hóa. 

Tâm được mát mẻ thơ thới hoan lạc và sáng suốt là bởi hấp thụ được cái không khí 
ký vãng của Thánh nhân và Hiền triết. 

Tâm phải tram tĩnh dé xét lý trong thiên hạ. 

Tự xét mình mà thấy tất cả chuyện đều trong sạch và thành thật thì không có điều gì 
sung sướng cho bằng. 

Sự lặng lẽ cô độc là nơi nương tựa tự nhiên của những tâm hồn cao thượng. 

Càng khiêm nhượng thì người đời càng quí, càng khoe khoang thì thiên hạ càng oán 
ghét. 

Nuôi con không dạy lỗi mẹ cha. 

Không gì đẹp hơn sự thật. 

Không gi thu phục lòng người bang sự thật. 

Không có cái gì vĩ đại mà thành công, nếu không cé gang. 

Niết-bàn tức là hư không. Hư không tức là không còn thiện hay ác. 

Không có sự dót nát nào nhục nhã cho bằng tin tưởng mình hiểu những gi mình chưa 
hiểu. 

Người ta ai mà không có lỗi, mà tự sửa được lỗi mới là điều hay. 

Biết hay mà không tin gọi là dở, biết do mà không chừa gọi là ngu. 

Người chê ta phải là thay ta, người khen ta mà khen ta phải là bạn ta, người ninh hót 
là kẻ hại ta. 

Câu nói như tên không nên ban bay, đã lọt vào tai ai thì không thể nói chuyện rút ra 
được. 

Người quân tử không hành động mà người ta cũng kính, không nói mà người ta cũng 
tin. 


112. 


114 


117. 
. Muốn điều khiến phải biết người, muốn biết người phải nghe họ nói. 
. Chỉ có đức khiêm nhượng làm cho tăng cái danh vọng người mà thôi. 
. Quân tử không dé lời khen quyến rũ, cũng không sợ lời chê bai. 

121. 
122. 


Chỉ trích để xây dựng cho nhau là thái độ của người quân tử. Trái lại chi trích để tìm 
cách trả thù là hành động của kẻ tiểu nhân. 

Từ chối lời khen tức là được khen hai lần. 

Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều hối hận nhiều. 

Chang có sự bí mat nào mà không được phơi ra ánh sáng. 

Nếu mong rằng người khác phải giữ bí mật cho mình, trước tiên mình phải tự giữ lay. 
Nếu thi ân thì đừng nhớ nó, nếu được thụ ân thi đừng quên nó. 

Chang có ai bị người khác lừa dối bằng chính mình lừa mình. 

Tự nhận lỗi là việc đưa đến sự vô tội. 

Hãy suy nghĩ những điều mình nói nhưng đừng nói tất cả điều mình nghĩ. 

Lý luận và phán xét là tính chất của người lãnh đạo. 

Người ngay thật nói sao làm vậy. Người ngay thật không nói sai sự thật. 

Người bạn tốt phải. có tránh sân hận. 

Tín nhiệm là yếu tố nhất của tâm giao. 


. Lay oán báo oán thi oán thù chồng chat. 
. Khi thấy khó chịu trước lỗi của kẻ khác thì phải xét mình lại và coi có làm như họ 


vậy không. 


. Khi dan ba nói với mình, mình hãy mỉm cười mà đừng tin họ. 
. Từ xưa đên nay, không việc ác nào trên đời mà không có dan bà nhúng tay vào chút 


it. 


. Những nguyên tắc của dao lý là những chân ly tuyệt đối. 
. Đạo lý là nên tảng của xã hội. 
. Tat cả phâm cach của ta năm trong tư tưởng. Vay hãy luyện tập tư tưởng đúng: đó là 


nguyên tắc của đạo lý. 


. Không phải cái đẹp của người dan ba hap dan mà chính sự tao nhã của họ. 
. Quyét định sat đá là khôn ngoan ở trình độ cao nhat. 
. Người nhân nai hơn người bao dạn và kẻ chê ngự trái tim minh có giá tri hơn người 


chiêm các thành thị. 


. Phải kiên tâm dé làm chủ mình và kẻ khác. 
. Những người tâm thường hay tìm những giải pháp kỳ lạ, các bậc siêu nhân hăng luôn 


luôn hay tìm những giải pháp giản dị nhất. 
Hành động trong lúc phân nộ không khác nào giương buôm ra bê khơi giữa cơn dông 
tô. 


. Muu toan hạnh phúc cho nhân loại là một công trình that cao quí, mà biết đem lại sự 


vui cho kẻ khác cũng là điêu đáng kê. 


. Người mạnh là người giản dị tram tĩnh. 
. Mọi người déu nói tới quyên lợi, không mây ai nói tới bôn phận. 
116. 


Bat luận người nào cũng có một cái gì hơn tôi, vì thế luôn luôn tôi có thé học hỏi 
thêm khi giao thiệp với họ. 
Dang trượng phu không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp kẻ khác. 


Tâm địa bình tĩnh thì tự nhiên khoan khoái, công bình, chánh trực. 
Người đời thường tiếc cái đã qua, mong cái sắp đến, mà hững hờ sao lãng cái hiện 
đang có. 


14| 


123. 


124. 


125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 


132. 
133. 
134. 
135. 


136. 
137. 


138. 


Người cao quý là người lúc nào cũng có thái độ ung dung, mềm mỏng, thân ái, bình 
dân, dé cảm kích, dé chìu người, nói đến không thấy nhàm, càng thấy càng biết, càng 
kính phục. 

Nhân nhượng với người dưới mà vẫn thản nhiên giữ được chân giá trị, tới gần người 
ay ta thay được dễ chịu và vẫn phải gìn giữ. 

Biết mình thì mới điều khiển mình được. 

Quân tử hợp quần với mọi người mà không bè đảng. 

Cuộc đời là trường gây dựng nhân phẩm. 

Sống ngày nào hay ngày ấy, nhưng mỗi người trong ngày đều phải cố công làm việc. 
Người quân tử không vì nghèo túng mà trễ nải việc học hành đạo lý. 

Một lời nói có hiệu năng hơn một câu nói hay. 

Sáng đến mà còn dụ dự, chưa muốn dậy thì hãy nghĩ: “Ta dậy dé làm tròn cái thiên 
chức của con người”. 

Kín đáo là bí quyết thành công; phải nghe nhiều nói ít để làm cho có hiệu quả. 

Kẻ biết người là khôn, kẻ biết mình là sáng. 

Muốn có an lạc trong tâm thì tìm nó trong hành động. 

Không có việc hèn cũng không có người hèn, hèn là khi nào làm việc quấy quá bậy 
bạ. 

Lúc nào cũng an nhiên, chớ dé cho đau khổ lo âu, buồn não chế ngự mình. 

Ta ít có dip làm điều đức hạnh lớn lao nhưng giờ ta cũng có thé làm những việc đức 
hạnh nhỏ nhen được. 

Tự luyện cho mình thói quen đọc kinh sách là tự tạo cho mình một nơi an náu tránh 
khỏi hầu hết mọi khô sở ở đời. 


— Dirt tác phẩm 27 Phật ngôn (PI. 2517 — DL. 1974) — 


